25/05 - Chua Nhat VI Phuc Sinh nam A 

"Thdy se xin Cha 
vd Nguoi se ban cho cdc con mot Dang Phu Tra khdc " 
Lot Chua: Ga 14,15-21 

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon de rang: "Neu cac con yeu 
men Thay, thi hay giu gioi ran Thay. Va Thay se xin Cha, va Nguoi se 
ban cho cac con mot Dang Phu Tro khac, de Ngai o voi cac con luon mal. 
Ngai la Than Chan Ly ma the gian khong the don nhan, vi the gian khong 
thay va cung chang biet duoc Ngai; con cac con, cac con biet Ngai, vi 
Ngai se o noi cac con va o trong cac con. Thay se khong bo cac con mo 
coi: Thay se den voi cac con. Mot it nua, the gian se khong con thay 
Thay. Phan cac con, cac con thay Thay vi Thay song va cac con cung se 
song. Trong ngay do, cac con se hieu biet rang Thay o trong Cha Thay, va 
cac con o trong Thay, va Thay o trong cac con. Ai nhan cac luat Thay 
truyen va giijr cac luat do, thi nguoi ay la ke men Thay. Va ai men Thay se 
duoc Cha Thay yeu men, va Thay se yeu no, va se to minh ra cho no". 
Suy niem 

Kito giao la ton giao cua Dang da chet nhung da song lai 
va d mai ben con nguoi cho den tan the. Khi lanh nhan Bi tich 
Rua toi, nguoi Kito huu duoc on phuc sinh nho thong hiep voi 
Due Kito. Nhieu tin huu song eo uot, khep kin vi khong nhan ra 
rang : su song moi cua Chua da ben re trong tarn hon ho. Cang 
ket hop voi Chua va mo long ra voi tha nhan, su song ay cang 
dam choi nay loc doi dao. 

Nho tinh yeu va sue manh Thanh Than cua Chua Kito, gia 
dinh Kito giao co the vuot qua nhiing thach do cua thoi dai. Su 
song cua Dang Phuc Sinh trien no trong gia dinh Kito giao se 
giup ho trung thanh tuan giii Gioi Luat cua Chua va song chung 
thuy voi nhau. 

Lay Chua, du da co lam cho cuoc song duac bdo dam hon, 
tien nghi hon, nhung the gi&i horn nay van la mot the gi&i doi 
khdt su song dich thuc. Xin cho chung con luon biet kin muc sue 
song cua Due Kito Phuc Sinh vd chia se cho the gi&i su song do 
qua viec phuc vu trong yeu thuong. Amen. 

(Tdi lieu Giao phan Xudn Loc) 



20 



HOI THANH TAI GIA 

S6 1 - Ngay 20/4/2014 



GI01 THIEU TAP SAN "HOI THANH TAI GIA" 

cua Due Cha Giuse Chau Ngoc Tri, Giam muc Da Nang 
Chu tich Uy ban Muc vu Gia dinh thuoc HDGMVN 

Gia dinh dang la ban tarn hang dau cua Hoi Thanh trong 
the gioi horn nay. Su ton vong cua gia dinh se dinh hinh 
cho tuong lai the gioi, nhu khang dinh cua Due Thanh 
Giao Hoang Gioan Phaolo II trong Tong huan ve Gia dinh: 
"Tuong lai cua nhan loqi se den qua gia dinh " (FC 86). Day 
la muc dich cua Muc vu Gia dinh. 

Muc vu Gia dinh khong chi dung lai o nhung doan the 
phong trao hay cac lop giao ly hon nhan, nhung su cham soc 
cua Giao Hoi la me hien can phai den duoc voi tung gia dinh: 
nhung nguoi ong nguoi ba, nguoi cha nguoi me, nhung dua 
con, nhung gia dinh don than hay mo coi, nhung gia dinh tre, 
nhung gia dinh bat hoa, ly tan. . . Nhung truoc het, phai giup 
cho tung thanh vien trong moi gia dinh biet cham soc nhau 
phan hon phan xac nhu mot "Hoi Thanh Tai Gia". 

Hinh anh gia dinh nhu mot Hoi Thanh thu nho da duoc 
noi den tu rat lau trong Giao Hoi. Thanh Giam muc 
Augustino da xac quyet: "Gia dinh la mot Giao Hoi thu nho, 
tai day Chua Gie-su tiep tuc hien dien vd song dong"(Bdi 
gidng so XXIX). Dac biet, Thanh Giao Hoang Gioan Phao- 
lo II, voi nhung cam nghiem va xac tin sau sac, Ngai da 
noi: "...Gia dinh Kito huu co the vd phai duac goi la Hoi 
Thanh Tai Gia" (FC 21). 

Su vu cua Hoi Thanh la truyen giao, moi gia dinh nhu 
la "Hoi Thanh Tai Gia" cung han hanh chia se su mang 
nay. "Gia dinh co bon phan cong tdc v&i Giao Hoi trong 



su mang loan bdo Tin Mung. Twang lai cua viec loan bdo 
Tin Mimg nam trong tay cua gia dinh la Gido Hoi tai gia " 
(FC52). 

Bat dau tu thang 5 trong Nam Tan Phuc-am-hoa Gia dinh 
2014 nay, Uy Ban Muc vu Gia dinh thuoc Hoi dong Giam 
muc Viet Nam than ai gui den tung gia dinh Cong giao Viet 
Nam may trang tu lieu that gon nhe nay, la no luc cua Ban 
Muc vu Gia dinh cac Giao phan va Ban Nghien huan thuoc 
UBMVGD/HDGMVN, de moi gia dinh hang ngay co thi 
cung doc, cung suy, cung cau nguyen, cung song va nhat la 
cung loan bao Tin Mung. Nhung trang nay mang ten la "Hoi 
Thanh Tai Gia", duoc gui den Ban Muc vu Gia dinh cac 
Giao phan, tu do se chuyen den cac giao xu tu ngay 15-20 
moi thang, de kip dung cho thang ke tiep. 

Uoc mong co gang nhd be nay se duoc cac muc tu, cac 
giao xu va cong doan don nhan va rong rai pho bien den tung 
gia dinh, theo hinh thuc nao co the mang lai hieu qua cao 
nhat. Chung toi cung uoc mong duoc don nhan y kien va su 
cong tac nhiet thanh cua moi nguoi, de tap san "Hoi Thanh 
Tai Gia" nay chong duoc an hanh each chuyen nghiep, voi 
noi dung phong phu va duoc pho bien rong rai hon. 

Nguyen Dang Phuc Sinh hien dien dong hanh cung moi 
gia dinh. Cau xin Thanh Gia chuc lanh. 

Da Nang, Le La ngay 13 thang 4 nam 2014. 



2 



Lfri Chua: Ga 14,1-12 

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon de rang: "Long cac con 
dung xao xuyen. Hay tin vao Thien Chua va tin vao Thay. Trong nha 
Cha Thay co nhieu cho o, neu khong, Thay da noi voi cac con roi; Thay 
di de don cho cho cac con. Va khi Thay da ra di va don cho cho cac con 
roi, Thay se tro lai dem cac con di voi Thay, de Thay o dau thi cac con 
cung o do. Thay di dau, cac con da biet duong roi". 6ng Toma thua 
Nguoi rang: "Lay Thay, chung con khong biet Thay di dau, lam sao 
chung con biet duong di?" Chua Giesu dap: "Thay la duong, la su that 
va la su song. Khong ai den duoc voi Cha ma khong qua Thay. Neu cac 
con biet Thay, thi cung biet Cha Thay. Ngay tu bay gio cac con biet va 
da xem thay Nguoi". [...] "Cac con hay tin rang Thay o trong Cha, va 
Cha o trong Thay. It ra cac con hay tin vi cac viec Thay da lam. That, 
Thay bao that cac con: Ai tin vao Thay, nguoi ay se lam nhung viec 
Thay da lam. Nguoi ay con lam duoc nhung viec Ion lao hon, vi Thay 
ve voi Cha". 
Suy niem 

Cac Tong do xao xuyen khi nghe Chua Giesu loan bao 
Ngai se roi xa cac ong de tro ve troi voi Chua Cha. Cac Tong do 
cam nhan su hut hang vi thieu vang su hien dien the ly cua Ngai 
trong cuoc doi, su thieu vang tuong chung khong co gi bu dap 
duoc. 

De tran an cac Tong do, Chua Giesu huong long cac ong 
den mot thuc tai cao ca hon, Ngai di de don cho cho cac ong, vi 
hanh phuc vien man chi den trong vinh quang nude troi, noi 
Chua Giesu o dau, nhung ke thuoc ve Ngai cung duoc o do. De 
co duoc mot cuoc sum vay tran ngap niem vui va hanh phuc nay, 
cac mon de can tin tuong buoc theo Chua Giesu, Dang la duong, 
la su that va la su song. 

Lay Chua Giesu, Chua muon rang Chua a dau, chung con 
cung ducrc a do v&i Chua. Cuoc song horn nay van ma ra cho 
chung nhieu loi duong de lua chon. Xin cho moi nguoi trong gia 
dinh chung con biet chon va can dam bu&c di tren con duong 
cua Chua, con duong lam chung cho su that va phuc vu su song 
cua Chua. Amen. 



19 



11/05 - Chua Nhat IV Phuc Sinh - CHUA CHIEN LANH 

"Ta la cua chuong chien " 



Lot Chua: Ga 10,1-10 

Chua Giesu phan rang: "That, toi bao that cac ong: Toi la 
cua cho chien ra vao. Moi ke den truoc toi deu la trom cuop ; 
nhimg chien da khong nghe ho. Toi la cua. Ai qua toi ma vao thi 
se duoc cuu. Nguoi ay se ra vao va gap duoc dong co. Ke trom 
chi den de an trom, giet hai va pha huy. Phan toi, toi den de cho 
chien duoc song va song doi dao". 

Suy niem 

Chua Giesu thuong dung nhung vi du, nhung hinh anh, 
nhung sinh hoat trong doi song de minh hoa loi Nguoi giang 
day. Nhung nguoi chan chien xii Palestine cham soc dan chien 
cua minh mot each dac biet; ho yeu quy va biet ro tung con 
chien mot. Hinh anh don so nay dien ta each than tinh tarn long 
yeu thuong, an can cua Chua doi voi tung nguoi chung ta. Nhu 
nguoi muc tu thi mang vi dan chien, Chua Giesu da hien dang 
mang song minh de nhan loai duoc song va song doi dao. 

Gia dinh Kito giao duoc tham du vao su vu Muc Tu cua 
Chua Kito khi no luc xay dung gia dinh minh thanh cong doan 
phuc vu su song. Tarn long va cung each phuc vu cua Chua la 
chuan muc de moi nguoi noi theo. 

Lay Chua Giesu, Chua den trdn gian de cho chung con 
ducrc song va song doi dao. Xin cho moi thanh vien trong gia 
dinh chung con biet ma rong tarn hon don nhan sue song tinh 
yeu cua Chua, de gia dinh chung con thuc su tra nen nhan 
chung tinh yeu cua Chua cho the gi&i horn nay. Amen. 



18/05 - Chua Nhat V Phuc Sinh nam A 

"Thdy la dudng, la su that va la su song" 

18 



* GIA DINH HOC HOI: 



/. Hoi thanh tai gia la gi ? 

Hoi thanh tai gia la ten ma Cong dong Vatican II goi cac gia 
dinh ki-to huu. Vi cung nhu Hoi Thanh, moi gia dinh cong giao 
phai tro nen cong doan cau nguyen, song yeu thuong hop nhat, 
va hang say loan bao Tin Mung. 

2. Phuc Am hoa la gi ? 

Phuc Am hoa la no luc dan moi nguoi den gap go Due Giesu 
Kito, trong su bao tro cua Chua Thanh Than, nho do gap go 
Chua Cha, de doi song duoc bien doi theo tinh than Phuc Am. 

3. Tan Phuc Am hoa la gi ? ^^Z^ 

Tan Phuc Am hoa la doi moi viec rao ^^Tyk — 
giang Tin Mung, "moi trong long nhiet 7 p d ■P <l 
thanh, trong phuong phap, va trong each vP 
dien ta"... 

4. Vi sao phai quan tarn dac biet den viec Tan Phuc Am hoa 
gia dinh? 

Vi gia dinh la "noi su song va tinh yeu", la truong hoc tu 
nhien va can ban, la hoi thanh tai gia, nen viec Tan Phuc Am hoa 
phai duoc bat dau tu moi gia dinh. 

5. Dau la nhitng viec phai lam de tan Phuc Am Hoa gia dinh? 

Phai xay dung gia dinh thanh cong doan : 
1 . Cau nguyen. 2. Song hop nhat yeu thuong. 
3. Phuc vu su song. 4. Hang say loan bao Tin Mung. 

(Tai lieu GP. Can Tha) 

"Phu&c that cho nhung ai ducrc Thien Chua cho sinh ra 
trong mot gia dinh tot va thanh thien ". (Lamartine) 



3 



Thdng 05/2014 

Gia dinh : 

CONG DOAN DOI THOAI 

• • 

Lai Chua : "Hay hoc v&i toi vi toi co long hien hdu vd khiem 
nhu&ng " (Mt 1 1 ,29). X. Ep 5, 2 1 -33. 

Y cau nguyen : Xin cho ca gia dinh yeu thuong nhau, biet coi ma 
chia se, tarn su de ngay cang hieu biet thong cam nhau hon, nen 
mot cong doan doi thoai voi Chua, voi nhau, voi moi nguoi. 
Bai ca y luc : Toi theo mot nguoi (Loi Cho Cuoc Song (tr.100)) 

1. Gia dinh la cong doan doi thoai v&i Thien Chua 

- Be co the tham du vao doi song va su mang cua Hoi Thanh, 
gia dinh von la hoi thanh tai gia truoc het phai tro thanh cong 
doan doi thoai v&i Thien Chua nho Due Kito va trong Due Kito. 
That vay, de la hoi thanh va thuc thi su mang loan bao Tin mung 
va phuc vu con nguoi, gia dinh truoc het phai duoc ket hop mat 
thiet voi Due Kito nhu canh nho gan ket voi cay nho, de nho do 
ma duoc muc lay sue song than linh va tu do hoa nhap vao Hoi 
Thanh dan tu te. Duoc ben re va duong nuoi tu bi tich Hon 
phoi, gia dinh khong ngung duoc song nho Chua Giesu, va duoc 
Nguoi moi goi va loi cuon vao cuoc doi thoai voi Thien Chua 
qua doi song bi tich, qua viec dang hien doi minh va nho cau 
nguyen. 1 Khi ay gia dinh moi la hinh anh va lam cho su Hiep 
thong vo hinh cua Ba Ngoi than linh thanh hien thuc lich su. 

2. Sy khac biet trong Gia dinh 

- Doi ban, la nhung nhan vat chu chot vi gia dinh dua tren nen 
tang hon phoi cua ho, rat khac nhau : ve gioi tinh, tinh tinh, tinh 
each, ve van hoa, co the khac ca ve ton giao tin nguong. Dae 



1 FC 55. 



4 



* GIA DINH SUY NIEM LCJl CHUA: 



04/05 - Chua Nhat III Phuc Sinh nam A 

"Hai 6ng da nhan ra Nguoi luc be bdnh " 
Loi Chua: Lc 24,13-35 

Khi gan den lang hai ong dinh toi, Nguoi gia vo muon di xa hon 
nua. Nhung hai mon de nai ep Nguoi rang: "Moi ong o lai voi chung toi, 
vi troi da ve chieu, va ngay sap tan". Nguoi lien vao voi cac ong. 

Dang khi cung cac ong ngoi ban, Nguoi cam banh, doc loi chuc 
rung, be ra va trao cho hai ong. Mat ho sang ra va nhan ra Nguoi. Doan 
Nguoi bien mat. Ho bao nhau: "Phai chang long chung ta da chang sot 
sang len trong ta, khi Nguoi di duong dam dao va gjai thich Kinh Thanh 
cho chung ta do u?" Ngay luc ay ho choi day tro ve Giemsalem, va gap 
muoi mot tong do va cac ban khac dang tu hop. Ho bao hai ong: "That, 
Chua da song lai, va da hien ra voi Simon". Hai ong cung thuat lai cac 
viec da xay ra doc duong va hai ong da nhan ra Nguoi luc be banh nhu 
thenao. 
Suy niem 

Bi bua vay boi nhiing noi so hai, tuyet vong, nguoi ta de 
quen hay kho long nhan ra su hien dien cua Thien Chua trong 
cuoc doi. Do la truong hop cua hai mon de tren duong Emmaus. 
Dieu nay cung co the xay ra voi bat cu ai, trong bat ky gia dinh 
hay cong doan nao. 

Su diep cua cau chuyen hai mon de tren duong Emmaus 
khang dinh mot chan ly rat ro rang : Nguoi ta chi co the tim thay 
niem hy vong, niem tin yeu khi nhan ra su dong hanh cua Dang 
Phuc Sinh trong cuoc doi minh, nhat la giua nhung con song gio. 
Vi vay, loi nai van xin Chua o lai voi gia dinh la dieu khong the 
thieu trong doi song nguoi Kito huu. Giua nhung thu thach va 
kho khan, gia dinh chung ta co vung niem tin vao su hien dien cua 
Chua trong the gioi horn nay khong? 

Lay Chua Giesu, giua nhung vat vd nguac xuoi cua dong 
doi, Chua biet chung con can den Chua ! Gia dinh chung con 
xin lap lai lai nguyen cau cua hai mon de xua : Xin Chua a lai 
v&i chung con, vi tr&i da ve chieu vd ngay sap tan. Amen. 



17 



- Toi cung the, Thanh kinh thuc su la Lai Chua, vi Thanh kinh 
cung suai am long toi, gia dinh toi, va con chieu sang tung buac 
dudmg doi cua toi, cua con chdu toi suot may muoi nam qua! 

(Tai lieu GP. Can Tha) 

* GIA DINH CAU NGUYEN: 

KINH DANG GIA DINH 
Lay Chua Giesu, 

Gia dinh chung con, cung voi ca nhung ngudi vang nha, 
quay quan ben Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse. 

Chung con chuc tung, ta on Ba Ngoi Thien Chua, vi ngay 
tu khi tao dung muon loai, Chua Cha da an can tac tao cuoc song 
hon nhan gia dinh; vi chinh Chua da thanh hien cuoc song nay, 
khi sinh ra va Ion len trong gia dinh Na-da-ret, khi thiet lap bi 
tich hon phoi; de hon nhan gia dinh se mai duoc Thanh Than 
thanh hoa trong Hoi Thanh Chua. 

Xin cho gia dinh chung con noi guong Thanh Gia Chua, 
cung nhau Phuc Am Hoa gia dinh, nen Hoi Thanh tai gia, nen 
cong doan due tin, bac ai, phuong tu va truyen giao: biet tin cay 
pho thac tron ven noi quyen nang Chua Quan Phong; biet kinh 
men Chua tren het moi su, chung thuy cham soc nhau, va yeu 
thuong moi ngudi nhu chinh minh; biet trung thanh thd phuong 
Chua, nhat la moi ngay Chua Nhat; biet rao truyen cho moi 
ngudi tin nhan Thien Chua la Cha, qua no luc phuc vu su song, 
phuc vu xa hoi va Giao hoi, dac biet la nhiing anh chi em ngheo 
kho, vat chat va tinh than. 

Xin Chua hang ngu tri trong gia dinh chung con, de giua 
cuoc song vui buon, day cam do, bon chen, lao nhoc, gia dinh 
chung con luon suy ton Chua lam Vua Cong chinh va Yeu 
thuong, Vua An vui va Hanh phuc, hau ngay sau duoc doan tu 
cung Chua tren Nude Trdi. Chua la Dang hang song va hien tri 
muon ddi. Amen. 

(Nam Tan Phuc Am hoa Gia Dinh, GP. Can Tha 2014) 



16 



biet, trong boi canh toan cau hoa ngay nay, doi ban gap go roi 
yeu nhau va muon xay dung gia dinh voi nhau thuong co nguon 
goc van hoa, tin ngudng, ngon ngii, sac toe ... khac nhau. 

a. Khac biet ve van hoa: van hoa khac biet do nguon goc dia 
phuong, ngon ngu, sac toe khac biet, hoac trinh do hoc thuc 
khac biet. Khac biet co the gay hieu lam, sinh ra cang thang 
xung dot khi song chung. Khong hieu biet nhung hanh vi thuoc 
dac thu van hoa cua tha nhan nhung dong thdi ta thuong van co 
nhiing y nghi, xet doan, va phan ung theo nhiing y nghi, dinh 
kien cua rieng ta, lam sai lech tarn nhin, va de tao nen thuong 
ton cho nhau. Vi the, moi ngudi can tim hieu qua doi thoai chan 
thanh, cdi md, tin tudng va kinh trong nhau. Khong duoc xem 
van hoa nay cao trong hon con van hoa kia thap kem hon, vi moi 
van hoa la mot phien ban khac biet cua mot van hoa nhan loai 
chung va nhan dang cac nen van hoa cung khong ngung tuong 
tac va thay doi. Dieu quan trong khong phai la bo di mot van hoa 
de don nhan mot van hoa khac, nhung la: su khac biet lam cho 
nhau them phong phu de cung xay dung mot dieu gi moi me. 
«Nay anh, dieu anh khac voi toi khong lam ton hai toi nhung 
lam toi them phong phu.» (Antoine de Saint-Exupery) 

b. Khac biet ve ton giao: Ddi song chung than mat trong tinh yeu 
thuong cua gia dinh cung co the la mot cuoc doi thoai lien ton 
giua nhung thanh vien khac tin ngudng, ton giao trong gia dinh, 
hoac voi cac gia dinh khac trong gia toe va trong cong dong xa 
hoi. Mot nguyen tac phai duoc ton trong: "trong lanh vuc ton 
giao, khong ai bi ep buoc hanh dong trdi voi luang tarn, cung 
khong ai bi ngdn cam hanh dong theo luang tarn" 2 . Doi thoai 
con la gi hon nua chu khong chi don gian la su khoan dung giua 
nhung ngudi khac biet ton giao, tin ngudng. Doi voi ngudi Kito 
huu, tin rang Due Giesu Kito la «Su that» (Ga 14,6) co nghia la 
chap nhan cung dong hanh voi tha nhan, nhat la voi "than nhan" 
cua minh, lai cung la ngudi khac niem tin voi minh de co the 
hieu biet chinh xac hon, sau xa hon "su that" nay la gi. Doi thoai 



2 CD Vatican II, Tuyen ngon Dignitatis Humanae 2. 

5 



lien ton trong gia dinh thuong doi hoi su kien nhan va ben bi co 
the cho den cuoi cuoc doi, co gang "hop nhat trong nhung dieu 
thiet yeu, tu do trong nhung diem con nghi ngo, bac ai trong tat 
ca moi sir" 3 . 

c. Khdc biet ve giai tinh: "Moi nguoi, nam cung nhu nu, phai 
nhan biet va chap nhan can tinh gidi tinh cua minh. Sir khdc biet 
vd bo sung cho nhau ve the xac, tinh than va tarn linh huong den 
loi ich cua hon nhan va phat trien doi song gia dinh. Sir hoa hop 
cua doi vo chong va cua xa hoi tuy thuoc phan nao vao viec hai 
ben nam nu bo tuc, dap ung va nang do lan nhau" 4 . 

3. Gia dinh la cong doan doi thoai vol nhau 

- Gia dinh la cong doan su song than mat va yeu thuong hop 
nhat giua cac thanh vien khac biet: vo voi chong, cha me voi con 
cai, ong ba voi chau chat, anh chi em, dau va re. Trong do su 
hop nhat giua vo chong la nen tang rat quan trong cho su hop 
nhat trong gia dinh, trong cac tuong quan con lai trong gia dinh. 
"Thudn va thudn chong, tat be Dong cung can ". Yeu thuong la 
hop nhat trong khac biet. Be duoc nhu the ho phai hieu biet va 
ton trong nhung cai giong nhau va ca nhung dieu khac nhau, ma 
truoc het la phai doi thoai voi nhau coi mo va chan thanh trong 
tin tuong va yeu thuong. Muon the, vo chong phai danh thoi 
gian rieng cho nhau, danh cho nhau nhiing loi noi nhe nhang, au 
yem, nhung cu chi tran trong, lich su, nhu ong ba ta khi xua noi: 
"va chong twang kinh nhu tan ". 

- Cong doan doi thoai con la cong doan biet chia se nhiing viec 
cu the chung cua gia dinh: 

1. An ff : chia se viec nha cua, bep nuc, ban bac trong tuong 
quan voi cha me anh em hai ben noi ngoai, xom gieng, chiu 
chung trach nhiem moi viec. 

2. Tai chanh : Chia se duoc moi chi va tieu: co the cong khai 
nhung mon tien Ion va tien nho. 



3 GS 92. 

4 GLHTCG 2333. 



6 



01. Girong giao due due tin noi gia dinh Thanh nu Teresa. 

- Khi Teresa moi len bon, ba me da bi 
ung thu...Ba di hanh huong Lo due de pho 
dang diia con ut cho Due Me. Ba viet: "Con 
gdi cua toi diu dang xinh xdn nhu thien than 
nho. Nu cuoi that diu hien...N6 se la nguai tot 
ma mam tot ay da bat dau moc roi "...sau nay 
Teresa da viet: "Tie luc len ba, toi chua he tit 
choi Chua mot dieu gi". 

- Teresa duoc day kinh yeu Due Me het 
long. Moi lan chay nhay rung tang tren dong co Alangsong, bao 
gio co be cung hai hoa ve trang hoang ban tho Due me. 

02. Guong giao due noi gia dinh cac thanh tu dao VN. 

+ Thanh Mdctino Tho (1787-1840) can dan 
cac con: "Cha khong con lam gi cho cac con 
o the gian nay nua, cha chi con lo chuan bi 
tarn hon, don nhan nhung thu thach cuoi 
cung. Y Chua muon cha lia xa cac con. . .nhung 
cac con con me, hay vang loi me... hay quan 
tarn san soc cac em. Cac em hay biet kinh 
trong, vang loi anh chi. Hay yeu thuong 
nhau, sieng nang lam viec do dan me. Hay nho doc kinh toi sang, 
lan chuoi man coi hang ngay. Chua trao cho moi nguoi thanh gia 
rieng, hay vui ve vac theo chan Chua va kien trung giu dao. . ." 

03. Loi Chiia suoi am, chieu sang, soi duong gia dinh cong 
giao. 

Mot nguoi theo thuyet hoai nghi (nghi ngo nhiing chuyen ton 
giao) hoi mot ba cu Kito huu: 

- Lam sao cu co the chung minh rang: Thanh kinh la Loi Chua? 

- Vdy anh co the chung minh duac la co mat trai tren khong 
trung khong? Ba cu hoi. 

- Co chu, vi mat troi suoi am cho toi, chieu sang, soi duong cho 
toi di. 





15 



xuc pham nho nho co the lam thuong ton ma nam den muoi lan 
xin loi chua chac da lam lanh. Do la dieu can luu y khi cha me 
day do con cai bang roi vot, la loi, thoa ma...Nhin each cu xu 
cua mot diia tre noi cong cong co the biet doi song cha me cua 
no. 

Nhu cau thiet yeu cua con nguoi la duoc yeu thuong va 
kinh trong. Vi ly do do, khi giai quyet nhung xung dot trong gia 
dinh, cha me phai lam sao de minh la nguoi trong tai phan xu 
cho khong ai bi thua cuoc, bi lam nhuc, bi ha gia... Thay vi chi 
khuyen Ion, gop y, de nghi thi cha me nen khuyen khich con cai 
bang each chinh minh phai kien nhan lang nghe bang tat ca tri 
tue va con tim. Do la bon phan dau tien cua tinh yeu. Cha me 
nen biet dieu nay: tre nu co nhu cau truyen dat tinh cam cua 
minh, cam thay duoc lang nghe va duoc che cho, ai co the lam 
duoc dieu nay cho con gai tot hon nguoi cha; tre nam co nhu cau 
cam thay duoc danh gia cao cho cai toi, ai co the lam dieu nay 
cho con trai tot hon nguoi me. Bang loi noi va viec lam, cha me 
hay to cho con cai biet minh yeu thuong chung: "Thanh thieu 
nien khong chi duoc yeu thuong, nhung chinh ede em can biet 
minh duoc yeu thuang" (Don Bosco). 

Tinh yeu cua cha me danh cho nhau la bai hoc can ban 
cho con cai ve nhan ban, dao due, tarn ly va van hoa; nhung gi 
lam cho chung nen nguoi. Hon the nua, do con la kho dur tru 
nang luong de con cai co the vuot qua nhung khuc quanh cua 
cuoc doi gap ghenh soi da trong cac moi tuong quan. Cha me 
yeu thuong va kinh trong nhau la su tro giup Ion nhat cho con 
cai. Tinh yeu lien ket cha me lai each ben vung la da tang kien 
co tren do con cai xay dung cuoc doi cua minh. Vi ly do do, 
truoc khi cha me co the biet minh se lam gi huu ich cho con cai: 
"Hay co gang lam cho minh duacyeu men " (Don Bosco). 



14 



3. Viec con cai: cung don nhan dua con chao doi, chia se viec 
nuoi va cung nhau giao due con cai, trao doi thong nhat viec giao 
due con cai, nhat la cung day con biet Chua. 

4. Chuyen vo" chong : Co the chia se thuc long voi nhau nhung 
giai doan kho khan va nhu cau tham kin. Hoc phuong phap ke 
hoach gia dinh theo tu nhien, truoc het phai la ki nang giup vo 
chong song hanh phuc nho hieu de biet chia se. Tiet due dinh ky 
cung nhu nhiing phuong phap dieu hoa sinh san dat nen tang 
tren viec tu quan sat va su dung nhiing thoi gian khong the thu 
thai: deu phu hop voi cac tieu chuan khach quan cua luan li. 
Nhiing phuong phap nay ton trong than the cua vo chong, 
khuyen khich ho du yem va giup nhau hu&ng den tu do chdn 
chinh 5 . 

5. Cau nguyen : Doc kinh chung la co the tho 16 voi Chua cung 
tarn tu. Nen tang cua hiep thong vo chong chinh la Loi Chua va 
Bi Tich Thanh The. 

6. Khong giau nhau chuyen gi : thong nhat voi nhau tu dau, 
dieu gi lam ma khong dam noi cho nhau biet tap y thuc khong 
lam. 

Cau hoi chia se va thao luan 

1 . Gia dinh toi co Chua hien dien trong doi thoai gia dinh 
hay khong? 

2. Giua vo chong, giua cha/me va con con co dieu gi chua 
the chia se, trao doi, tarn su khong? 

3. Khi doi thoai chung toi co ton trong su di biet chinh dang 
cua nhau, co thuc su quan tarn muon chia se va nang do 
nhau vi yeu thuong hay khong? 



5 GLHTCG 2370; X. DGH Phaolo VI, Tel. Humanae Vitae 16. 

7 



On goi hon nhan trong chirong trinh cua Thien Chua 

Lai Chua: Thien Chua tao thdnh con nguoi giong hinh anh 
Thien Chua. Ngdi tao thdnh ho co nam co nu (St 1, 28)... Thien 
Chua phdn: "Dan 6ng o mot minh khong tot, Ta hay tao dung 
cho no mot noi tro giong nhu no ". Vay Thien Chua khien cho 
Adam ngu say, vd khi 6ng dang ngu, Ngdi lay mot xuong swan 

r r 

cua ong vd dap thit lai. Thien Chua lam cho chiec xuong swan 
da lay tie Adam tra thdnh nguai dan bd, roi dan den Adam. 
Adam lien noi: "Bay gia xuong boi xuong toi vd thit boi thit toi. 
Nguoi nay se duoc goi la nguoi nu, vi boi nguoi nam ma ra ". VI 
the, nguoi dan ong se Ha bo cha me ma kit hop voi vo minh, vd 
cd hai nen mot than the (St 2, 7.18.21-24). 

1- Tinh yeu la an goi nen tang va bam sinh cua con nguai 
Qua mau nhiem Ba Ngoi, Thien Chua tu mac khai la Thien 

Chua Tinh Yeu (x. IGa 4, 8.16). Vi yeu, Thien Chua da tac tao 
con nguoi giong hinh anh minh va moi goi con nguoi song yeu 
thuong. The nen, khi yeu thuong, con nguoi the hien dung ban 
chat cua minh la hinh anh Thien Chua, duoc dung nen de song 
yeu thuong va hiep thong voi nhau. Tinh yeu la on goi nen tang 
vd bam sinh cua con nguoi (x. GLHT 1604). Tinh yeu la nen 
mong xay dung cac moi tuong quan lam nen y nghia va hanh 
phuc dich thuc cua con nguoi. Hon nhan va gia dinh la truong 
day yeu thuong co ban va khong the thay the cua con nguoi. 

2- On goi cua bac song Hon Nhan 

Khi tao dung con nguoi co nam co nu, Thien Chua muon 
ho song cho nhau, bo tuc cho nhau va hiep thong voi nhau trong 
tinh yeu. Va duy chi trong hon nhan, Thien Chua ket hop hai 
nguoi nam nu "thanh mot xuong mot thit" de co the luu truyen 
su song qua muon the he. Khi luu truyen su song cho dong doi 
minh voi tu each la va chong va cha me, nguoi nam va nguoi nu 
cong tac mot each doc dao vao cong trinh cua Dang Sang Tao (x. 
GLHTCG 371-372). 

Nhu vay, chinh Thien Chua la Dang tac tao hon nhan: qua 
viec tao thanh loai nguoi co nam co nu va ket hop ho thanh mot 
xuong mot thit voi lenh truyen "su gi Thien Chua da ket hop, 

8 



* GIA DINH SONG DAO: 

COT LOI CUA GIAO DUC TRONG GIA DINH 



Lm. Giuse Dinh Quang Vinh 

jjftgj^^^^ Khi noi den giao due, phan dong 

W ^«JB Hfek cha me quan tarn den viec phai day do con 
cai nhu the nao? Phai day nhung gi? The 
nhung, it ai nghi den tu each cua nha giao 
due va duong huong giao due thi quan 
trong hon ca phuong phap va noi dung giao 
due. Giao due de dao luyen con nguoi nen 
nguoi chii khong phai de thanh cac chuyen 
vien. Vi vay giao due phai bat dau tu con nguoi, nghia la bat dau 
tu cha me. 

Neu phai giao due mot dieu can nhat cho con nguoi thi 
nguoi ta phai day cho ho bai hoc yeu thuong va kinh trong nhau. 
Con nguoi hoc biet yeu thuong va kinh trong khong phai noi 
sach va nhung nha duac yeu thuong va kinh trong. Chinh tinh 
yeu cua cha me danh cho nhau la bai hoc thiet yeu va can ban 
nhat cua viec giao due. Do la kieu mau ma con cai khong the hoc 
duoc o dau khac ngoai gia dinh cua minh. Neu cha me khong la 
mau guong yeu thuong va kinh trong thi ho co no luc de day cho 
con cai bat cu dieu gi cung chi la "da trdng xe cat bien dong, 
nhoc long ma chdng nen cong can gi. " Muon day cho con cai 
bai hoc yeu thuong va kinh trong, chinh cha me phai thuc hanh 
no bang each nang quan tarn cham soc lan nhau. Do la bon phan 
quan trong nhat ma ho dang lam cho con cai. Con cai biet on cha 
me vi tinh yeu cua ho da lam nay sinh su song va trao ban cho su 
song do mot ly do de song. 

Diem then chot do chi phoi each giao due con cai. Cha 
me khong the yeu thuong nhau, yeu thuong nguoi hang xom va 
yeu thuong con cai neu ho lien tuc ket an, phe binh, chi trich 
nhau. Khon thay, doi song con nguoi yeu thuong bao nhieu cung 
chua du, ghet ghen mot chut da lam thuong ton rat nhieu. Mot 

13 




Dung bao gio ket thuc ngay song khi anh chi cai nhau ma chua 
lam hda voi nhau. Hay luon luon lam nhu the! Thi khong can 
phai goi Lien Hiep Quoc toi nha cua minh de giai hoa. Mot cu 
chi nho nho nao do, mot an can cham soc nao do, mot tieng chao 
thoi ciing du! The roi sang ngay mai - va ngay mai nguoi ta bat 
dau lai. Do la cuoc song; can phai tien budc nhu the, can phai 
tien toi bang tarn long can dam muon song voi nhau. Do la 
nhung gi cao ca, nhung gi dep de! 

Doi song hon nhan la mot thu gi dep nhat va chung ta can 
phai luon canh chung no, bao ve con cai. 

0 quang truong nay co nhung lan toi da tung noi mot dieu co 
the giup ich nhieu cho doi song hon nhan. Co ba loi luon luon 
can phai noi, ba loi can phai noi trong gia dinh, do la xin lam on 
- please/pennesso, xin cam on - thank you/grazie, xin loi - 
sorry/scusa, ba loi noi co manh luc. 

Xin lam en, de tranh xam pham vao doi song cua nguoi phoi 
ngau. Xin lam on, the nhung loi noi nay anh chi em thay sao? 
Xin lam on cho toi. 

Xin cam on de cam on nguoi ban doi cua minh: xin cam on 
anh/em ve dieu anh/em lam cho anh/em, xin cam on anh/em 
ve dieu do nhe. Dep de biet bao khi ngo loi cam on! 

Va khi tat ca chung ta gay ra lam loi, thi mot loi noi khac hoi 
kho noi nhung van can phai noi do la: xin loi. 

Xin lam on, xin cam on, xin loi. Bang 3 loi noi nay, bang 
viec cau nguyen cua nguoi chong cho nguoi vo va nguoc lai, 
bang viec bao gio ciing lam hoa truoc khi ket thuc ngay song, thi 
cuoc doi hon nhan se tien phat 

Ba loi noi manh luc, viec cau nguyen cho nhau va luon lam 
hoa. 

Xin Chua chuc lanh cho anh chi em va xin anh chi em cau 
nguyen cho toi. 

DGH PHANXICO 

(Daminh Maria Cao Tan TTnh, BVL, chuyen dich) 



12 



loai nguoi khong duoc phan ly" (Mt 19,6), Thien Chua da thiet 
lap va ban nhung dinh luat rieng cho doi song chung than mat va 
cho cong doan tinh yeu vo chong (x. GS 48,1). Nhu vay, hon 
nhan khong phai la mot dinh che thudn tuy nhan loai. Dang sau 
nhung khac biet den tu cac nen van hoa, cac ton giao hay cac co 
cau xa hoi hay nhung bien doi qua cac thoi dai, chung ta van 
nhan ra nhung yeu to thuong ton lam nen su cao quy cua hon 
nhan va gia dinh: nhu tinh yeu vo chong chung thuy, tinh phu tu 
mau tu cao day cua bac lam cha me hay long hieu thao cua con 
cai (x. GLHTCG 1603). 

Hon bao gio het, trong boi canh day thach do cua hon nhan 
va gia dinh horn nay, nguoi kito huu can phai nhan ra On Goi 
Bac cua song Hon Nhan de co the song chung thuy va giup nhau 
chu toan su mang ma Chua da trao pho. 

GHI NHO : 

Hon nhan khong phai la mot dinh che thuan tuy nhan 
loai. Chinh Thien Chua la Dang tac tao hon nhan, da thiet 
lap va ban nhung dinh luat rieng cho doi song chung than 
mat va cho cong doan tinh yeu vo chong (x. GS 48,1) ma 
moi thanh vien trong gia dinh phai tuan giu de bao dam 
hanh phuc dich thuc cua gia dinh. 
QUYET TAM 

Noi guong Thanh Gia That, luon tim kiem va thuc thi 
Thanh Y Chua trong moi bien co cua gia dinh de trung thanh bao 
ve su song trong doi song hon nhan. 

(Tai lieu MVGD TGP Hue) 
* GIA DINH NGHE LO»I DlfC THANH CHA 

Xin chao Anh Chi Em than men! 

Horn nay chung ta ket thuc loat bai giao ly ve cac Bi Tich 
bang bai ve Hon Phoi. 

Bi tich nay dan chung ta toi tarn diem cua du an Thien Chua, 
do la mot du an giao uoc voi dan Ngai, voi tat ca chung ta, mot 
du an hiep thong. Mo dau Sach Khoi Nguyen, cuon Sach dau 

9 



tien cua Thanh Kinh, de hoan tat trinh thuat tao dung, sach nay 
ke rang: "Thien Chua da tao dung nen con nguai theo hinh dnh 
cua Ngai, theo hinh dnh cua minh Thien Chua da dung nen ho; 
Ngai da dung nen ho co nam co nu... Bed the, nguai nam lia bo 
cha me minh ma gdn bo v&i va cua minh, vd ho tra nen mot xdc 
^Y" (1,27; 2,24). 

Doi phoi ngau la hinh anh cua Thien Chua: con nguai nam va 
con nguoi nu, chang phai duy chi ngudi nam thoi, chang phai 
duy chi nguoi nu thoi, ma la ca hai. Do la hinh anh Thien Chua: 
tinh yeu, giao udc cua Thien Chua vol chung ta duoc tieu bieu 
noi giao udc giua nam va nu. Dieu nay that la dep! 

Chung ta duoc dung nen de yeu thuong, de phan anh Thien 
Chua va tinh yeu cua Ngai. Va noi moi hiep nhat phoi ngau, 
nguoi nam va nguoi nu hien thuc hoa on goi nay, o cho ho 
tuong lan nhau va hiep thong voi nhau bang mot doi song tron 
ven va vinh vien. 

Khi nguoi nam va nguoi nu cu hanh Bi Tich Hon Phoi thi co 
the noi Thien Chua duoc "phan anh" noi ho, Ngai in an noi ho 
nhung tinh chat cua Ngai cung voi dac tinh bat kha xoa nhoa cua 
tinh yeu Ngai. Hon nhan la hinh anh ve tinh yeu cua Thien Chua 
doi voi chung ta. That vay, Thien Chua cung hiep thong nua, do 
la Ba Ngoi Vi Cha, Con va Thanh Than luon luon va vinh vien 
song trong moi hiep nhat tron hao. Day thuc su la mau nhiem 
cua Hon Nhan, o cho Thien Chua lam cho doi phoi ngau tro 
thanh mot cuoc song duy nhat. Thanh Kinh su dung mot loi dien 
ta manh me la "mot xac thit", mot dien ta cho thay moi hiep nhat 
rat than mat giua nguoi nam va nguoi nu noi doi song hon 
nhan. 

Mau nhiem cua hon nhan chinh la o cho tinh yeu cua Thien 
Chua duoc phan anh noi doi nam nu quyet dinh song chung voi 
nhau. Boi the nguoi nam lia bo gia dinh cua minh, lia bo gia 
dinh cha me minh ma song voi vo minh, va lien hop ban than 
minh voi vo mot each manh liet den do ca hai tro nen mot xac 
thit nhu Thanh Kinh noi. 



10 



Trong Thu gui Giao Doan Epheso, Thanh Phaolo nhan manh 
den su kien ve mot mau nhiem rat cao ca phan anh noi thanh 
phan phoi ngau Kito huu, do la moi lien he Chua Kito thiet lap 
voi Giao Hoi, mot moi lien he phoi ngau (5,21-33). 

Giao Hoi la Hon The cua Chua Kito. Moi lien he la the. Tuc 
la Hon Nhan dap ung mot on goi dac biet va can phai duoc coi 
nhu la mot thu thanh hien (cf. Gaudium et spes, 48; Familiaris 
consortio, 56). 

No la mot thu thanh hien o cho nguoi nam va nguoi nu duoc 
thanh hien trong tinh yeu cua ho. Boi Bi Tich nay, doi phoi ngau 
thuc su duoc dau tu vao mot su vu thuc su va thich dang, de ho 
co the hien hien hoa, tu nhung gi tarn thuong, tinh yeu thuong 
Chua Kito to ra voi Giao Hoi cua Nguoi, tiep tuc cong hien su 
song cua Nguoi cho Giao Hoi, mot each trung thanh va phuc vu. 

That la mot du an ky dieu duoc chat chua noi Bi Tich Hon 
Phoi! Va du an nay duoc the hien mot each don thuong cung 
nhu mot each mong manh noi than phan con nguoi. Chung ta 
biet ro la co biet bao nhieu la kho khan va thu thach xay ra noi 
doi song vo chong. 

Dieu quan trong do la lam sao giu duoc moi lien he voi Thien 
Chua, Dang la nen tang cua moi lien he phoi ngau. Moi lien he 
thuc su nay bao gio cung la moi lien he voi Chua. Khi gia dinh 
cau nguyen thi moi lien he ay duoc bao ton. 

Khi nguoi chong cau nguyen cho nguoi vo va nguoi vo cau 
nguyen cho nguoi chong, thi moi lien he ay tro nen vung 
manh; nguoi nay cau nguyen cho nguoi kia. 

Doi song hon nhan that su la co nhieu thu kho khan, nhieu 
lam, nao la viec lam, nao la bi thieu thon tien bac, nao la con cai 
co van de - rat u la nhieu khon kho. Nen rat thuong xay ra 
chuyen vo chong tro nen lo lang va cai va nhau. Ho cai nhau - 
bao gio cung the thoi noi doi song hon nhan - doi khi den do dia 
bay chen bay. Tuy nhien, chung ta khong duoc vi the ma to 
ra buon tham; than phan cua con nguoi la the do. 

Cai bi mat do la tinh yeu manh hon ca nhung luc cai nhau 
nua, nen toi bao gio cung khuyen nhu cac cap vo chong rang: 



11 



